Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 

I. Phương pháp giải toán 

Việc BGD ra đề thi trắc nghiệm đối với môn Toán đa phần đối với học sinh là 
rất mới nhất là tốc độ để giải quyết các bài toán về hình học không gian. Để 
giúp các em có cách nhanh nhất giải các bài toán trắc nghiệm thầy biên soạn 
chuyên đề sử dụng Casio trong hình học không gian, mặc dù ở phần này Casio 
chỉ hỗ trợ chúng ta một phần rất nhỏ nhưng nó cũng giảm bớt được thời gian 
chọn đáp án, các em chú ý rằng phương pháp này không phải là toàn năng và 
nhanh nhất để giải toán, có những bài sử dụng phương pháp truyền thống giải 
nhanh hơn rất nhiều. Vì thế các em coi phương pháp này là để tham khảo và 
học hỏi thêm. 

Phương pháp tọa độ hóa trong không gian ta cần phải thực hiện được các yêu 
cầu sau 

Bước 1: Chọn hệ trục tọa độ Oxyz thích họp ( chú ý đến vị trí của gốc O), 
chọn hệ trục sao cho có 3 đường thẳng đôi một vuông góc với nhau 

Bước 2. Xác định tọa độ các điểm có liên quan ví dụ đề bài yêu cầu tính thể 
tích của khối chop SABC thì chúng ta chỉ cần tìm tọa độ các điểm S;A;B;C và 
khi xác định tọa độ các điểm ta có thể dựa vào những yếu tố sau: 

Ý nghĩa hình học của tọa độ điểm khi các điẻm nằm trên cá trục tọa độ, 
mặt phang tọa độ ví dụ điểm A nằm trên truc Ox khi đó A( a;0;0) hay điểm A 
nằm trên mặt phẳng oxy khi đó A( a;b;0), chú ý việc xác định tọa độ điểm là 
quan trọng nhất nên rất cẩn trọng, và việc xác định tọa độ điểm để tìm ra 
A(x;y;z) thì từ điểm đó ta phải kẻ vuông góc vào các hệ trục tọa độ đã chọn. 

Dựa vào các quan hệ hình học bằng nhau, vuông góc, song song, cùng 
phương, thẳng hàng, điểm chia đoạn thẳng để tìm tọa độ. 

Xem điểm cần tìm là giao điểm của đường thẳng, mặt phang. 

Dựa vào các quan hệ về góc của đường thẳng, mặt phẳng. 

Bước 3. Sử dụng kiến thức về tọa độ để giải quyết bài toán ( các em có 
thể xem trong tài liệu tuyển tập Casio của thầy em nào đăng kí mua thì đăng kí 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


1 






Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


tại đây 

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSfnskdQNwwY8knBCpOLg7QOx 

FV 3 zOS7q gsdC WKcQg AmL64afQ/vie wform 
hoặc tham gia group Thủ thuật caiso khối A tại đây 
https://www.facebook.com/groups/1613922545604453/ để tìm hiểu thêm 
Độ dài đoạn thẳng 

Khoảng cách từ một điểm đến mặt phang, đuờng thẳng 
Khoảng cách giữa hai đuờng thẳng 

Góc giữa hai đường thẳng, hai mặt phang, đường thẳng và mặt phang 
Thể tích khối đa diện 
Diện tích các hình 
Quan hệ song song, vuông gióc 
II. Bổ sung kiến thức : 

1. Cho khối chóp S.ABC. Trên ba đường thẳng SA, SB, sc lấy ba điểm 
A, B, c khác với s. Ta luôn có: 

V S.ÀBC _ SẢ SB_ sc_ 

Vs.abc SA SB sc 

2. Xác định tọa độ một điểm trong không gian 

Tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng Oxy và H(a;b) ta tính được 
AH=C, thì kho đó A có tọa độ A(a;b;c) với giả sử rằng các thành phần tọa độ A 
đều nằm trong phần dương 



Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


2 

















Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 

3. Phương trình tổng quát của mp (a) có dạng: Ax + By + Cz + D = 0 

Với A 2 + B 2 + c 2 * 0 ; trong đó n = (A; B; c ) là VTPT của mp ( a ) 

Chú ý 

Giả sử mp (a) có cặp VTCP là ã = (a l ;a 2 ;a ì ) b =(b ỉ ;b 2 ;b 3 ) Nên có VTPT là: 




/ 






t 

—► 7 




ứ/3 


a x a 2 

n - 

a,b 

= 


* 


* 




V 

b 2 b 3 


b^ 


b A y 


Phương trình các mặt phang toạ độ: 

(Oxy): z = 0 ; (Ozy): X = 0 (Oxz): y = 0 

Phương trình mặt phẳng có VTPT n = (A;B;C) và điểm đi qua M 0 (x 0 ;y 0 ;z 0 ) 

A(x-x 0 ) + fi(y-;y 0 ) + c(z-z 0 ) = 0 

Đe viết phương trình mặt phẳng ta cần tìm 1 VTPT hoặc 2 VTCP và đi qua 
một điểm 
5. Khoảng cách 

a. Khoảng cách giữa hai điểm AB. 

AB = ) 2 + {ỹ B - y A ỹ + Jz B - Z A ỹ 


b. Khoảng cách từ điểm M 0 (x 0 ; yo ; zo) đến mp ( a ): Ax + By + Cz + D = 0 

c. Khoảng cách từ điểm Mi đến đường thẳng d 


Lấy M 0 e d 

Tìm VTCP của đường thẳng d là ũ 


d(M v d) = 



\ũ\ 


d. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A và A' 


Gọi ữ và u' lần lượt là VTCP của A và A 1 
A đi qua điểm Mo , M ' 0 € A' 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


3 























Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


<*(a,A') = 


ũ,u' 

.MX 




ũ,u' 


4. Chọn hệ trục tọa độ 

Phần quan trọng của phương pháp này là cách chọn hệ trục tọa độ, không có 
phương pháp tổng quát để lựa chọn hệ trục chúng ta chỉ cần tìm 3 cạnh đôi 
một vuông góc với nhau, có những bài toán có thể lựa chọn được nhiều hệ 
trục tọa độ thì chúng ta chọn hệ trục tọa độ sao cho việc tìm tọa độ các điểm 
là dễ dàng nhất và nhiều số 0 là tốt nhất, có những bài toán việc tạo được hệ 
trục tọa độ phức tạp hơn dẫn đến việc đi tính tọa độ của chúng gặp khó khăn 
chúng ta phải đi theo hướng giải quyết theo phương pháp truyền thống. Tóm 
lại chúng ta cần chú ý 

• Hệ trục tọa độ nằm trên 3 đường thẳng đôi một vuông góc. 

• Gốc tọa độ thường là chân đường cao của hình chóp, lăng trụ có đáy là 
hình vuông, hình chữ nhật, tam giác vuông hoặc có thể là trung điểm của 
cạch nào đó, hoặc theo giả thiết của bài toán... 

• Một số cách chọn hệ trục tọa độ 

Tứ diện 



A ẢBŨ vuông tạĩ A A ABC vuỏĩig tại A (Hoặc laiiL giác ABC đều), II là trung điểm ÀB. 


Hình chóp đáy là tứ giác lồi 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


4 





















Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 



*ABƯD lí* trinh vuỡng (hình chù nhịt) 


*ABCD Jà hình vuông (hình chur nhật) 
SH _L (ABCD) 


mABCD là hìnli vuông (hình thoi) 
BO 1 (ABCD) 


Hình lăng trụ xiên, lăng trụ đứng tương tự như hình chóp, riêng hình hộp thì 
có nhiều cách lựa chọn hệ trục tọa độ 



trinh lảng trụ AĐC.A^B^P* cỏ [láy ABC là tam giác đíii j4'J/ 1 (.4ŨC) 


II. Bài tập minh họa 

Các bài tập được qui ước với a=l nếu không nói gì thêm 

Câu 1. Đề min h họa BGD 2017 

Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB,AC,AD đôi một vuông góc với nhau 

AB=6a, AC=7a, AD=4a. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, 

CD, DB. Tính thể tích V của tứ diện AMNP là 

Ạ 7 3 B. 14a 3 p 28 3 D. 7a 3 

A. —a c. —a 

2 3 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


5 

















Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 



Do AB;AC; AD đôi một vuông góc với nhau chọn hệ trục tọa độ Oxyz theo 
hình vẽ khi đó ta cần tính thể tích tứ diện AMNP ta cần tìm tọa độ A;M;N;P, 
do M; N;P là trung điểm lần lượt của BC; CD; BD ta có tọa độ các đỉnh như 

sau A(0;0;0); M(^;3;0);A(^;0;2);P(0;3;2) 


Sử dụng công thức tính thể tích chóp tam giác V = ị 

6 


•V. a 2 -V 

A y2 >3 

Zị z 2 z 3 


hoặc 


y = ■ 


y Zi 

y 2 z 2 
y 3 z 3 


với (x,; y. ;Zj),i = 1,2,3 là tọa độ của AM ; AN; AP nhưng ta sẽ 


không phải tính trực tiếp mà nhập ngay vào máy tính ví dụ tính AM khi đó 

nhập lân lượt là ^-0;3-0;0-0 ở ví dụ này các diêm là tương đôi dê tính 

nhẩm có thể các em tính nhẩm ngay, nhưng đối với các ví dụ khác để tránh 
nhầm lần thì ta nên nhập như vậy. 

Trước tiên ta vào chế độ matrận ỊmodeỊ í~6~1 


Matria:? 

1:MatA £:MatB 
3:MatC 


MatAímxn) mxn? 
1:3x3 £:3x2 

3:3x1 4:2x3 

5:2x2 6:2x1 


MAT s 


n 


Chọn 1;2;3 vì chế độ lưu được 3 ma trận, có các ma trận mxn tức là m dòng, 
n cột ở đây ta quan tâm đến 3 dòng, 3 cột tức là chọn 1 là 3x3 như ở hình 
trên, ở mỗi ô ta nhập phép thực hiện “ ngọn- gốc” của vectơ , có thể theo 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 
















Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


hàng ngang và hàng dọc đều được, sau đó thoát ra khỏi màn hình bằng lệnh 

ỊẶẽ) 


M 

H 


MAT 


3.5 

iiị 

□ 


E 



Tiếp đó ta nhập lệnh |shiftỊ Í4~| [71 


1: Dim 
3:MatA 
5:Matc 
7: det 


2:Data 
4ĨMatB 
6:MatAns 
S: Trri 


detc 


HAT 0 


Ũ 


Tiếp tục nhập lệnh |SHIFT| [4] (T) (vì ta đã nhớ vào ma trận A, có thể là 4,5 


nếu chúng ta nhớ vào ma trận B, c như ở bước ban đầu) lệnh (=) được kết 
quả (lấy giá trị dương) là 


M HAT H 

detCMaữ) 


-42 


Vậy thể tích là -Ệ = 7 đáp án D. 

Câu 2. Đề minh họa BGD 2017 

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Tam 
giác SAD cân tại s và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phang đáy. Biết thể 

tích khôi chóp S.ABCD băng ^a 3 . Tính khoảng cách từ B đên mặt phăng 
(SCD) 

.2 „4 ^ 8 

A. —a ti. —a L-. —a u. —a 

3 3 3 4 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


7 







Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 



Do (SAD) vuông góc với đáy, tam giác SAD cân tại s nên gọi o là trung 
điểm của AD, so vuông góc với đáy khi đó chọn hệ trục tọa độ oxyz như 

hình vẽ khi đó ta có V = ^ ^ so. 2 => so = 2 ,yêu câu tính khoảng cách từ B 

đến (SCD) ta có tạo độ các đỉnh như sau 


0(0;0;0); S(0;0;2); C(sỊĨ- ; 0 ); Dạy, -jỊ= ; 0 ); B(>/ 2 ; - - ; 0 ) 

Ta viết phưcmg trình mặt phang (SCD) qua 3 điểm S;C;D có dạng 
ax+by+cz+d=0 


Trong đó (a ;b;c) 




là hai vtcp của mặt phang ta sử dụng lệnh iMODEl Í~8~Ị 


M ra 0 

Vector? Vcttìím) m? A 

lĩvctA 2:VctB 1:3 2:2 D D] 

3: Vct-C 

ũ 

Chọn vec to A hoặc B,c tùy ý ở đây chọn A và trong không gian 3 chiều 
chọn 1 

Ta nhập vec tơ chỉ phương của mặt phang vào ở đây ta lấy SC;SD khi đó ta 
nhập “ ngọn- gốc” của vectơ ta được 

M VCT 0 

[I.MIME D.noni 

-2 

Tương tự như vậy ta nhập vào vectơ B bằng lệnh |SHIFT| f~5~| m m m 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


8 












Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


l:Dim 2:Data Vector? 
3:VctA 4:VctB ĩĩvõtA 
sivõtc 6:VctAns ẻivõtc 
7: DÕt 

Ta được 


M VCT 0 

2:VctB 1 ^" ĩ 11 Dl 

ũ 


M 



VCT E 


D D.nmi 


RI 


Tiếp theo ta đi tính tích có hướng của hai vectơ A và B bằng lệnh |shiftỊ m 


M VCT 0 M VCI 0 

VctAxVctE! B.BEBU 1] 


ũ ũ 

Vậy mp có dạng 2,83y+z+d=0 -> d=2,83y-z nhập màn hình rồi sử dụng lệnh 
lCALCl cho đi qua 1 điểm, ở đây cho qua điểm S(0;0;2) khi đó y=0, z=2 ta 

được d=-2 

M 0 Math Ăk 

2.83X-Y 


-2 


Khi đó phưcmg trình mặt phẳng (SCD) là 2,83y+z-2=0 
Ta tính khoảng cách từ B đến mặt phang (SCD) từ công thức tính khoảng 

cách từ một điểm đến mặt phang. 


M E Math Á 

2 - s H~ử )- 2 

Ỉ2 .332 + 1 


M __ . _ 0 . 

-L -Ỉ2) 


.Math A 


TiTiặ^T _ 
-1.33304511 


Đáp án B 

Câu 3. Đề minh họa BGD 2017 

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh 
bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = sỊĩa. Tính thể tích của khối 
chóp S.ABCD 

A yỊĨ ạ 3 B V 2 fl 3 c. 42 a 3 D V 2 fl 3 

6 ■ 4 '3 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


9 














Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


s 



Ở bài này các em để ý rằng nếu sử dụng phương pháp tọa độ hóa là sai lầm 
vì nó còn lâu hơn việc sử dụng phương pháp truyền thống sở dĩ thầy đưa ra 
để cho các em thấy được rằng đừng có thần thánh một phương pháp nào hết 
phải kết họp nhuần nhuyễn và sử dụng linh hoạt các phương pháp sao cho 
phù họp 

Ta có S=1 nên V = ^>/2 đáp án D. 

Câu 4. Đề min h họa BGD 2017 

Tí nh thể tích V của khối lập phương ABCDA’B’C’D’ biết AC' = asỈ3 

A. v = a 3 B _ 3^a 3 c. V = 3^3a 3 D y = I a 3 

4 ’ 3 


A 



Tương tự câu 3, câu này cũng vậy ta gọi hình vuông cạnh là X khi đó ta có 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


10 



















Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


A'C = xsỊ 2 

^AC' 2 =AA' 2 + A'C' 2 

=> 3a 2 =x 2 + 2x 2 Đáp án A 

=> X = 1 

=> V = 1 

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông 
góc với đáy, sc tạo với đáy một góc 45°. Khoảng cách từ điểm B đến mặt 
phẳng (SCD) 

A b a JĨ c — Ị) 

"VT "T" 3 ‘ ”3“ 



Do SA vuông góc đáy , sc tạo đáy 1 góc 45° nên góc SCA =60°, do 
AC = yỊĨ => SA = AC tan 45° = AC = sỊĨ 

Chọn hệ trục tọa độ nhu hình vẽ, yêu cầu tính khoảng cách từ B đến (SCD) 
ta chỉ cần tọa độ của các đỉnh S,B,C,D ta có 
A(0;0;0), B(1;0;0), C(1;1;0), D(0;1;0), S(0;0;^) 

Sử dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng (SCD), 
Mặt phang (SCD) có hai vtcp là SC; SD , đi qua điểm s khi đó ta nhớ chúng 
vào các vectơ A,B,C với véc tơ c là tọa độ điểm s 

M vcr 0 M VŨT 0 M VCỈ 0 

[ I I BH1IL1 [ D I BH1IL] [ D D IH1II1K] 
-1.414213562 -1.414213562 1.414213562 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


11 














Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


M VCT 0 M VCT 0 

VctAxVctBI Hr '^T 1 1 LỊỊ LIE II 


Ũ 0 

Hệ số -d trong phương trình mặt phẳng (SCD) là -d=ax+by+cz 

M VCT 0 M VCT 0 

|!S& ĩ\%$ VctC-VctAnsl VctC-VctAns 

sịvctc ilvctĂns 0 1.414213562 

Chú ý dấu . trong phép tính tích vô hướng là từ lệnh |shift| m [T\ 

Khi đó ta có phương trình mặt phẳng ( đã làm tròn số ) là 
l,41y+z-l,41=0 khi đó khoảng cách từ B(1;0;0) đến (SCD) là 

M E Math ầ, 

1.41 

Ji.4i2+i 

0.0156832508 


So sánh với đáp án của bài toán ta được đáp án A. 

Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA 
vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa sc và mặt phẳng (ABCD) là 
45°.Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC là 

A. B. ị c. D. — 

ựĩõ 5 VTÕ 5 



Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


12 














Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


Tương tự do SA vuông góc với đáy nên góc giữa sc và mặt phẳng đáy là 
góc SAC =45° nên SA = yỊ 2. Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, yêu cầu tính 
khoảng các giữa SB và AC ta có tọa độ các điểm như sau 
A(0;0;0), B(1;0;0), C(1;1;0), D(0;1;0), S(0;0;ự2) 

Sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 

_ I [u l ,u 2 ].M l M 2 1 
I [u v u 2 ] I 

với u v u 2 là vtcp của hai đường thẳng 
M l ;M 2 là hai điểm đi qua hai đường thẳng 
Hay ta sẽ sử dụng công thức 

•h *2 *3 

A yi y 3 

d _ Zị ^2 ^3 

I[m i ,M 2 1 I 


Trước tiên tính 


X, x 2 x 3 


A y 2 y 3 
Z 1 z 2 z 3 


như trên hướng dẫn với các vec tơ SB;AC;AB ( 
vtcp và véc tơ đi qua hai điểm A và B của mỗi đường thẳng) và nhớ vào phím 


A 


M 

li 


MAT 13 


Ị ọ -I.MIM 
ĩ n 

D 

c 


M HAT 0 H HAT 13 

1.414213562 1.414213562 


Tương tự tính \[SB, AC] I 

M VCT 0 M VCT 0 M 0 Math ầ 

Ăbs(VctAxVctB) Ans^B I 

2.236067977 2.236067977 0.632455532 

So sánh với đáp án của bài toán đáp án D. 

Câu 7. 

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu 
vuông góc của A’ trên mặt phang (ABC) là trung điểm cạnh AB, góc giữa 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


13 















Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


đường thẳng A’C và mặt phẳng đáy là 60°. Tính theo a khoảng cách từ điểm 
B đến mặt phẳng (ACC’A’). 

Ạ a |3 13 CI p 3a a 

~Ju 7l 3 73 3^3 

Ta có A’H vuông góc với đáy nên góc giữa đường thẳng A’C và mặt phang 
đáy là góc A’CH=60° 

pĩ Q 

Ta CÓ CH = ^- => A'H =-- Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ 



Khi đó tọa độ các đỉnh là H(0;0;0) ,5(^;0;0);C(0;^;0).A'(0;0;|);A(-^;0;0) 
Có vtcp của (ACC’A’) là ÃÃ';ÃC=>vtpt [ÃÃ\ÃC] 

M VCT s M VCT 0 M VCT 0 

A [ Di 5 D *[ D.5 D.BEE^HH Vct^vcto 

3j2 ũ ũ 

M VCT 0 

Da 15 D.M33] 

-1.299036106 

Ta d trong phương trình mặt phang ax+by+cz=-d cho mặt phang qua điểm 
A’ khi đó ta nhập điểm A’ như vec tơ c và tích vô hướng với véc tơ vừa tính 
ra được -d 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


14 













Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


M VCT 0 M VCT 0 M VCT 0 

D nm?] VctAns-Vcta VctAns-VctC 

3j2 ũ 0.6495190528 

Vậy phưcmg trình mặt phẳng kết quả được làm tròn là 

-1,3x+0,75y+0,43z-0,65=0 

Ta tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng này 

M E Math ầ. M _ 12 . Mạth > 

J “1 ■ JA7T“U ■ 'JÍJ 

-i.3xi-0.65 2 Ịs 

, == ► Ji.3?+Ọ. 752+0.4 

■U. 32+0.752+0.4 - 0.8326834806 

So sánh với đáp án được đáp án c. 

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD cáo đáy ABCD là tam giác vuông tại B, 
AC=2a, ACB = 30° . Hình chiếu vuông góc H của đỉnh s trên mặt đáy là trung 
điểm cạnh AC và SH = a4 2 . Khoảng cách từ c đến mặt phang (SAB) là 

\Í66a g 2yỊô6a £ 3\Ỉ66a 4^66« 

■ 11 ■ 11 ■ 11 ' 11 




Trong tam giác vuông ABC ta có AC=2a, 

ACB = 30° AB = AC sin ACỀ = 2. sin 30° = 1 ,BC = cos30°.AC = ^3 
Do SH _L ( ABCD ) và tam giác ABC vuông tại B nên từ B ta kẻ song song với 
SH và chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, yêu cầu tính khoảng cách từ điểm c 
đến (SAB) khi đó ta có tọa độ các điểm là 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


15 






















Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


B(0;0;0), A(1;0;0), C(0;V3;0);S(1;^;^) 

Viết phương trình mặt phẳng (SAB) tương tự các câu trước ta được véc tơ 
pháp tuyến và hệ số -d của mặt phẳng là 

M VCT 0 M VCT 0 

-|.1JIU D.BEE1 Vcttìns-VctC 

0 Ũ 

Khi đó phương trình mặt phang (SAB) là -l,414y+0,866z=0 và khoảng cách 
từ c đến mặt phẳng (SAB) là 

M E _ Màth A 

-1.414X-/3 

Jỉ.4142+0.3662 

-1.477040867 

Đối chiếu với đáp án ta được đáp án B 
Sử dụng đề bài chung cho cả hai câu 

Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC vuông tại B, AB=a, AA’=2a, 
A’C=3a. Gọi M là trung điểm của A’C’, I là giao điểm của AM và A’C 
Câu 9. Thể tích khối tứ diện IABC là 

A. V B. V cA D. Ịl 

9 3 9 3 

Do hình lăng trụ đứng và tam giác ABC vuông tại B nên ta chọn hệ trục tọa 
độ nhưng hình vẽ, sở dĩ không để hệ trục tọa độ ở đáy là vì ta cần tính thể 
tích của hình chóp IABC nên việc ta chọn hệ trục sao cho việc tìm các tọa độ 
dễ dàng và được nhiều tọa độ 0 nhất. 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


16 










Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 



AB = 1, AA' = 2,A'C = 3 
^AC 2 =A'C 2 -AA ã =5^AC = 45 
BC = 4 aC 2 -AB 1 = 2 

Khi đó ta có tọa độ các điểm B(0;0;0); C(2;0;0), A(0;1;0), A’(0; l;-2) 

Tìm tọa độ điểm I, ở đây thay vì tìm trực tiếp ta dễ thấy I là trọng tâm của 

tam giác AA’C’ vì thế ta có Ã7 =%— 'Ẹ- = ịÃ r C ta có A'C(2;-1;2) 

& 3 2 3 


Khi đó 


_A 2_2 

Xj — 0 + — — — 

3 3 


>’/ = 1 - 


1 . _ 2 
3 _ 3 


., 1A .,2 2 -4 
tức là /(2-; 2-;—-) 
3 3 3 


- , 2 -4 

z, = -2 + 27 = —- 

3 3 


Tính thể tích theo công thức ở trên, trước tiên tính ma trận cấp 3x3 của 3 véc 
tơ BC;BỈ-,BẢ sở dĩ chọn điểm B làm gốc vì điểm B( 0;0;0) khi đó tọa độ của 
véc tơ trùng với tọa độ điểm, sử dụng công thức tính thể tích ở trên ta tính 
được thể tích của IABC là 


M 


MAT H 

Ũ.EEEẸ Ũ.EEEẸ -1 - 3331 

I I n 
c 


H MAI 13 

det(Maữ) 


So với đáp án là đáp án A. 


M Hhĩ 

Ans-ỉ-6 


8j3 


4j9 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


17 























Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


Câu 10. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (IBC) là 

A. 4: B. % c. 4 D. -*= 

V5 V5 V5 2ự5 

Ta sẽ viết phương trình mặt phẳng (IBC) trước hết tính vec tơ phát tuyến của 
mặt phẳng có hai vec tơ chỉ phương là BĨ;^C qua điểm B(0;0;0) nên hệ số 


d=0 


M VCT 0 M 

f\ E: 

UiHHHH- ũ.5555 -1.333] [ 


VCT s 


M VCT 0 

VctAxVctBI 


2j3 0 

M VCT 0 

rtn S ' " . „ - 

-E.EEE -1.333] 


0 ũ 

Phương trình mặt phang (IBC) là 2,66 y+l,33z=0 khi đó khoảng cách từ 
điểm A đến (IBC) là 


M 13 Hs.th Á 

2.66 

V2.66 2 +1.33 2 

0.894427191 


So sánh với đáp án được đáp án đúng là B. 

Giải bằng phương pháp tọa độ việc khó khăn nhất là tính được tọa độ những 
điểm liên hệ đối với yêu cầu bài toán. Đôi khi việc kết hợp sự trợ giúp của 
hình học cổ đỉnh ta sẽ dẫn đến được kết quả nhanh hơn và đỡ phức tạp hơn. 
Một khi tọa độ tính được thì việc còn lại chỉ là sử dụng công thức là không 
cần kĩ năng suy nghĩa khéo léo và chọn lọc như khi giải hình không gian. Tuy 
nhiên cái gì cũng có nhược điểm của nó thầy nhắc lại nó không phải là toàn 
năng nên đừng quá coi trọng phương pháp này mà bỏ rơi phương pháp kia, 
qua các câu hỏi thầy cũng đã nhấn mạnh ưu điểm và nhược điểm của nó.Thầy 
hi vọng với chuyên đề này các em sẽ có cái nhìn bao quát hơn thêm vốn hiểu 
biết của mình về hình học không gian, do thời gian có hạn nên việc tính toán, 
hay trình bày còn nhiều thiếu sót mong được sự góp ý của các em và thầy cô. 
Chúc các em học tập tốt đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới 

Hà Nam 08/12/2017 


Th.s Hà Ngọc Toàn 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


18 









Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng Casio 


Group: Thủ thuật Casio khối A I HÌNH HỌC KHÔNG GIAN sử DỤNG CASIO 


19 






